Hoài Niệm Chiến Hữu 


Những Vị Tỉnh Trưởng Hậu-Nghĩa 


ĐTB 


Những Kỷ Niệm Khó Quên Với 10 Vị Tỉnh 
Trưởng Hậu-Nghĩa. 
ĐTB. 


Từ ngày thành lập tỉnh Hậu-Nghĩa 
(15.10.1963) đến ngày 30.4.1975 đã trải qua 10 
đời tỉnh trưởng. Trung tuần tháng 12.1964 
người viết đổi về tỉnh (sau thời gian biệt phái tại 
Nha CSQG Đô Thành SG). 


1- Vị tỉnh trưởng đầu tiên của tỉnh Hậu Nghĩa 
là Trung Tá Sầm Tấn Phước thời gian này 
người viết chưa về tỉnh. 


2- Vị tỉnh trưởng thứ hai của tỉnh Hậu Nghĩa là 
Trung Tá Lê Văn Tư người viết tuy chưa có 
duyên diện kiến, nhưng lại phải đối diện với sự 
thể không vui liên can đến vị tỉnh trưởng thứ hai 
của tỉnh. Vào ngày 19.2.1965 vị tỉnh trưởng 
này và chỉ đội cơ giới Tiểu Khu HN (Th/U Hiền 
chỉ huy) tham gia vào cuộc đảo chánh bắt thành 
nên sau đó phải rời tỉnh.(Riêng Th/U Hiền vô 
can, vì còn nằm chờ lệnh tại cầu Bông chưa 
đem 6 xe cơ giới vào địa giới Sài-Gòn). 

Trong thời gian này người viết thường về 
Sài Gòn để tuần bị giấy tờ, khám sức khỏe để 
đi tu nghiệp tại trường CSQG Kuala Lumpur, 
Mã Lai vào đầu tháng 3.1965 do chính phủ Anh 
tài trợ, đã được bạn bè chia sẻ thông tin về việc 
Tr/T LVT bị giữ tại Cục ANQĐ. 

Một hôm TKP HN Đ/U ĐCH (sau này là Đại 
Tá và là Tỉnh trưởng thứ 9 của tỉnh HN) kêu 
người viết trình diện. Trong cuộc gặp mặt Ð/U 
TKP ĐCH giận dữ nạt nộ vì cho rằng người viết 
loan tin thất thiệt về vụ đảo chánh. Số là người 
viết thường ăn cơm tháng tại một nhà nọ do 
Th/U C. giới thiệu. Có 3 người chung mâm là 
Th/U C. P3, Th/U L. TST và người viết. Có lần 
trong bữa cơm người viết chia sẻ thông tin việc 
Tr/T LVT bị giữ tại ANQĐ. Sau phần trình bày 
của người viết, Ð/U TKP ĐCH dịu giọng. 


Đặc San Hậu Nghĩa = Tân Sửu 2021 


3- Vị tỉnh trưởng thứ ba là Đại Tá Nguyễn Trí 
Hanh (1965), người viết không có dịp gặp gỡ, 
tuy nhiên vào dịp lễ Giáng Sinh 1965, Ð/U Trụ 
Trưởng Ty ANQD thành lập ban hát để hát vào 
dịp lễ này. Ngoài phu Nhân ĐT tỉnh còn 3-4 cô 
ái nữ của ĐT Tỉnh trưởng cũng tham gia tập hát 
và hát trong Thánh lễ, cùng với một số anh chị 
em quân nhân, công chức của tỉnh. 


4- Vị tỉnh trưởng thứ tư là Trung Tá Nguyễn 
Văn Nhã (1966). Sau khi Quận Đức Huệ bị VC 
tần công đêm trước, sáng sớm hôm sau, lệnh 
Tiểu Khu Trưởng/TKT yêu cầu người viết đến 
Đức Huệ để điều tra xem có nội tuyến hay 
không (vì người viết phụ trách phần hành 
phòng gian, bảo mật). Trước khi lên đường, 
người viết đến Trung Tâm Hành Quân/TTHQ 
hỏi thăm tình hình. Phía TTHQ cho hay chưa 
mở đường đến quận Đức Huệ, và cho biết TKT 
sẽ đến Đức Huệ bằng trực thăng. Rời TTHQ và 
đến dinh tỉnh trưởng, người viết gặp TKT ngồi 
trên xe jeep cùng tài xế chuẩn bị lên đường ra 
phi trường, người viết lên tiếng xin quá giang. 
Tr/T NVN trả lời: "Trực thăng dành cho TKT, 
Tr/u kiếm phương tiện khác mà đi". Hôm sau 
tài xế của Tr/T NVN nói với người viết rằng 
Trung Úy đừng buồn, bà vợ Tr/T tỉnh trưởng 
muốn dùng xe dân sự của tỉnh trưởng, Ông 
cũng không cho, Ông nói là:"xe này của tỉnh 
trưởng không phải của bà". Sau khi giải ngũ (do 
Tr /T NVN yêu cầu được rời quân ngũ khi phái 
đoàn Thanh Tra tại xã Tân Phú Trung, quận Củ 
Chi), Ông về làm Hiền tài, sau đó không lâu 
Ông được thăng Chánh phối Sư. Trước khi qua 
đời (2014), chức vụ sau cùng của quan đầu tỉnh 
thứ 4 của tỉnh Hậu Nghĩa là Quyền Thượng 
Chánh Phối sư, Tòa Thành Cao Đài Tây Ninh. 


Trang 221 





Hoài Niệm Chiễn Hữu 

5- Vị tỉnh trưởng thứ 5 là Trung Tá Mã Sanh 
Nhơn (1967). Năm 1967, người viết xin Trung 
Tá MSN ký giấy phép nghỉ giả hạn không lương 
hai tháng đề nạp hồ sơ ứng cử Hạ Viện (1967- 
1971) thuộc đơn vị bên -Nghĩa. Trung Tá TKT 
— = MSN chấp 
thuận và ký 
giấy phép nghỉ 
giả hạn không 
lương 2 tháng 
(8/1967- 
10/1967). Còn 
đúng 5 ngày là 
ngày bầu cử 
(22.10.1967) 
Bộ TMT đánh 
công điện đến 
Tiểu Khu thông 
báo rằng giấy 
phép nghỉ của 
người viết bất 
hợp lệ. Quân nhân nghỉ trên 1 tháng phải do Bộ 
TMT ký. (Do đó các loa phóng thanh tại các 
quận các xã toàn tỉnh loan tải việc hồ sơ ứng 

cử Hạ viện của người viết bất hợp lệ). 





6- Vị tỉnh trưởng thứ 6 là Đại Tá Võ Hữu Hạnh 
(1969). Vào đầu năm 1970 Đại Tá VHH và 
người viết phải ra hầu tòa Long An, sự việc vô 
can đến Đại Tá VHH nhưng Ông cũng nhận 
được trát đòi của tòa. Số là người viết được 

3 Xã trưởng Tân 
Phú Trung/TPT 
(tên H.) mời gia 
nhập PTQGCT, 
sau nhiều lần từ 
chối, nhưng 
cuối cùng người 
viết ký đơn và 
trao cho Xã 
Trưởng  TPT 
đơn gia nhập. 
Khoảng hơn 
“#3. nửa tháng sau, 
người viết nhận được thơ của CT PTQGCT 
Tỉnh Bộ HN bác đơn gia nhập. Chuyện tưởng 
trong vòng riêng tư, nhưng ít ngày sau được 
ông LĐV Trưởng Ty Chiêu Hồi tỉnh cho coi một 


Đặc San Hậu Nghĩa ~ Tân Sửu 2021 _ 








số lá thư bác đơn gia nhập của người viết được 
phân phát đến các xã ấp. Người viết đã viết thư 
nhằm phản bác lại các điều nêu ra trong thư 
của Chủ Tịch PTQGCT HN, thư này được ông 
LĐV giúp đỡ việc in ấn thành nhiều bản, và 
phân phát đến nhiều nơi. 

Vì thư phản bác nêu trên nên Chánh án tòa 
Long An ký trát đòi người viết ra hầu tòa về tội 
danh bôi nhọ PTQGCT. Còn với ĐT tỉnh trưởng 
VHH bị gán cho tội dùng cán bộ tỉnh đi rải thơ 
chống báng PTQGCT. Tại tòa án Long An, 
người viết trình bày trước, kế đến vị tỉnh trưởng 
thứ 6 trả lời các câu hỏi của quan tòa, sau đó 
Đại Tá VHH hỏi lại ông chánh án có thể cho coi 
chứng cứ buộc tội, chẳng hạn như biên bản bắt 
quả tang cán bộ tỉnh đi phân phát thư chống 
đối. Quan tòa không đưa ra được chứng cứ, 
phiên tòa chấm dứt. 


7- Vị tỉnh trưởng thứ 7 là Trung Tá Nguyễn 
Xuân Sanh (1970). Trước khi Tr/T NXS nhận 
chức tỉnh trưởng HN, Ông là Quận Trưởng Củ- 
Chi. Trong phạm vi quận có SÐ 25 BB Mỹ đồn 
trú tại xã Phước Vĩnh Ninh, và người viết hàng 
tuần có nhiệm vụ đến căn cứ Mỹ (Phụ trách 
sưu tra an ninh cho các nhân viên VN làm việc 
tại đây). Theo đề nghị của người viết, Tr/T NXS 
đồng ý cho người quán xuyến bãi rác Mỹ của 
SĐ 25 BB Mỹ. Chừng 3 tháng sau thì nhường 
lại bãi rác cho người khác và Tr/T NXS đi nhận 
chức tỉnh trưởng Hậu Nghĩa. Vài tháng sau khi 
nhận chức tỉnh trưởng, Tr/T NXS ho hay cha 
già Lợi chánh xứ Hiêp Hòa xin phương tiện để 
xây trường tiểu học thuộc họ đạo Lập Điền 
(thuộc giáo xứ Đức Huệ), nhưng tỉnh không có 
ngân khoản cung cấp, và nhờ người viết tìm 
cách giúp đỡ. Một bữa cơm do Tr/T NXS tổ 
chức tại dinh tỉnh trưởng, có sự hiện diện của 
Sĩ quan tuyên úy và 4 sĩ quan thuộc đơn vị trực 
thăng tại căn cứ Long Bình tham dự, cha già 
Lợi cũng có mặt trong bữa cơm này. Phái đoàn 
Mỹ chấp nhận cung cấp tôn xi măng, tiền mặt 
chẳng những để xây 2 phòng học tại Lập Điền, 
còn giúp ba xã Tân Phú Trung, Phước Hiệp và 
Gia Bình, vật liệu xây mỗi nơi 2 phòng để lập 
trường trung học tỉnh hạt. (Khi hoàn thành 2 
phòng học, cha già Lợi nhờ người viết vận 
động để di dân n làng Bị Bình Hòa 2 (tạm cư tại xã Hiệp 


— Trang 222 














Hoài Niệm Chiến Hữu 


Hòa) trở về làng cũ, bên kia sông Vàm cỏ, 
người viết xin khất chờ cơ hội. Sự việc này liên 
hệ đến vị tỉnh trưởng thứ 10). 

Ngoài ra, vị tỉnh trưởng thứ 7 đã tiếp phái 
đoàn các thuộc Xóm huế và làng Việt kiều Tân 
Thông (Xã Tân An Hội, quận Củ Chi, hồi hương 
từ Cam bốt), Ông thuận theo ý nguyện của các 
cụ, hứa cứu xét việc đào kinh bưng Mũi Lớn. 
Sau đó, Trung Tá tỉnh trưởng NXS đã chỉ thị 
cho ty Nông nghiệp liên hệ với Khu 3 Thủy 
Nông nghiên cứu kỹ thuật và chiết tính chi phí 
việc đào kinh bưng Mũi Lớn. (Khi đến khánh 
thành làng Việt Kiều Tân Thông cuối năm 1971, 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chấp thuận cấp 
200 triệu để đào kinh bưng Mũi Lớn, theo đề 
nghị của tỉnh Hậu Nghĩa dựa vào biên bản chiết 
trù thiết lập bởi Khu 3 Thủy Nông. Tuy nhiên 
sang năm 1972, số tiền này bị Quốc Vụ Khanh 
PQĐ lấy đi để cứu trợ dân tị nạn miền Trung, 
vụ “mùa hè đỏ lửa” 1972). 


8- Vị tỉnh trưởng thứ 8 là cố Đại Tá Nguyễn Văn 
Thành. Sau ngày bầu cử TT và quốc hội 
(10.1971), ông Chánh văn phòng tỉnh (VTK) 
gặp người viết cho biết:"Tr/T NVT muốn gặp 
toa, gặp ở đâu tiện cho toa". Người viết theo 
ngày giờ ấn định đến tư dinh tỉnh trưởng sau 
giờ làm việc. Sau một vài câu chuyện xã giao 
Tr/T NVT vào đề:" Có thể cho biết lý do ông ký 
cho ông NCK?" (theo luật bầu cử TT năm 1971, 
ƯCV TT phải có 25 chữ ký của Dân Biểu - nghị 
sĩ, hoặc 100 nghị viên - người viết ký cho ông 
NGK). Người viết trả lời: "Tại vì ông NCK thiếu 
chữ ký". Lần gặp mặt thứ hai, Tr/T NVT hỏi ý 
người viết có thể lo liệu xây trụ sở BCH đảng 
DC vì tỉnh không có ngân khoản. Người viết 
nhận lời, khoảng 2 tháng sau trụ sở hoàn thành 
và người viết trao chìa khóa trụ sở cho ông VTK 
và nhờ báo cáo lại với Tr/T NVT.(Hiện tại ông 
VTK đang cư ngụ tại thành phố Seatlle.) 


9- Vị tỉnh trưởng thứ 9 là Đại Tá Đoàn Công 
Hậu (1972). Sau khi cố Đại Tá NVT tử trận, cựu 
Tiểu Khu Phó HN (thời 1965) về nhận chức 
tỉnh trưởng kiêm TKT Hậu Nghĩa. Vì vụ năm 
xưa (1965) người viết ít khi gặp vị tỉnh trưởng 
thứ 9 cho đến khi báo chí loan tải ĐDB (quản lý 





Đặc San Hậu Nghĩa-TânSửu201 _ 


một số dự án của tỉnh) bỏ trốn mang theo 14 định của tỉnh thì hay hơn, vì hôm trước Đại Tá 


triệu. Vụ việc phía BNV và cơ quan Giám Sát 
Viện có gửi người về điều tra. Thanh Tra Giám 
Sát Viện/GSV NPC có gặp người viết với yêu 
cầu kể lại sự việc mất con dấu (mộc) của tỉnh 
vào đêm 22.10.1967 (Đêm kiểm phiếu kết quả 
bầu cử dân biểu. Câu chuyện người viết kể cho 
anh bạn NVK Quản thủ két sắt của tỉnh nghe, 
và rồi anh NVK kể lại cho Thanh Tra GSV biết 
việc tỉnh bị mắt con dấu. Theo anh NVK hồ sơ 
giải Á sa tại ty Ngân khố Gia Định có sự khác 
biệt về con dấu của tỉnh đóng trên bản văn). Về 
chuyện Thanh tra GSV gặp người viết đến tai 
Đại Tá ĐCH. Cuộc gặp mặt với vị tỉnh trưởng 
thứ 9 diễn ra để trả lời các câu hỏi và góp ý kiến 
liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của Đại Tá 
ĐCH. Không biết ý kiến của người viết chia sẻ 
có giúp ích gì hay không, nhưng sau ngày bàn 
giao chức vụ tỉnh trưởng, Đại Tá ĐCH rủ người 
viết đi ăn tối tại nhà hàng hải sản tại Đa Kao. 


10. Vị tỉnh trưởng thứ 10 là Đại Tá Tôn Thất 
Soạn (1974). Người viết gặp Đại Tá TTS lần 
đầu vào dịp khánh thành khúc đầu kinh Mũi 
Lớn (phía Lộc Giang). Nhân dịp này người viết 
ngỏ ý với vị tân tỉnh trưởng về việc một số cụ 
thuộc làng Bình Hòa muốn diện kiến để đạo đạt 
thỉnh nguyện. Đại Tá tân tỉnh trưởng yêu cầu 
liên hệ với ông Chánh Văn phòng (VTK) để sắp 
xếp lịch trình. 

Trong cuộc diện kiến vị tỉnh trưởng thứ 10, 
một số cụ thuộc làng Bình Hòa nói lên ý nguyện 
muốn được trở về làng cũ xây dựng lại nhà cửa 
và được canh tác trên những thửa đất cũ của 
cha ông để lại, mà vì chiến tranh những đồng 
ruộng này bị bỏ hoang từ năm 1963 (dân làng 
hiện tạm cư tại xã Hiệp Hòa và trước 11.1963 
dân số của làng khoảng trên 3000 nhân khẩu). 
Vị tỉnh trưởng thứ 10 im lặng ngồi nghe các cụ 
trình bày, sau đó ĐT tỉnh trưởng trả lời ghi nhận 
ý kiến của dân làng, tuy nhiên Đại Tá cho hay 
cần tham khảo với các ty sở chuyên môn để hỏi 
ý kiến, và sẽ thông báo quyết định sau. 

Ít ngày sau ông VTK thông báo quyết định 
của tỉnh, vì vấn đề an ninh tỉnh không cho phép 
dân Bình Hòa về làng cũ xây dựng nhà cửa, 
canh tác. Người viết đề nghị với ông VTK rằng, 
nên cho các cụ gặp mặt để thông báo quyết 


=- Trang 223 





Hoài Niệm Chiến Hữu 


tỉnh trưởng đã hứa trước sự hiện hiện của các 
cụ. Khoảng vài ngày sau, ông VTK thông báo 
Đại Tá tỉnh trưởng đồng ý gặp các cụ. 

Lần này không phải là 5-6 cụ như lần gặp 
đầu, mà trên một ngàn người dân Bình Hòa rủ 
nhau về tỉnh để gặp Đại Tá tỉnh trưởng hầu 
đạo đạt thỉnh nguyện. Ông VTK phàn nàn với 
người viết về con số quá đông, những tưởng 
như lần trước chỉ vài cụ. Người viết đề nghị ông 
Chánh Văn Phòng cho mở hội trường tỉnh, để 
các cụ và dân làng tập họp tại hội trường của 
tỉnh. 

Sau khi đã sắp xếp cho dân làng vô hội 
trường, người viết thông báo sự việc cho ông 
VTK và nhờ ông mời Đại Tá tỉnh trưởng đến. 
Khi Đại Tá tỉnh trưởng bước vào cuối hội 
trường, toàn thể đồng bào đứng dậy vỗ tay, 
một người đứng phía đầu hội trường hô 
to:"Hoan hô Đại Tá tỉnh trưởng", cả hội trường 
cùng hô theo: "Hoan hô", và tiếp tục hô như vậy 
cho đến khi Đại Tá tỉnh trưởng an tọa. 

Trước lòng nhiệt thành của dân làng có lẽ 
đã làm vị tỉnh trưởng thứ 10 của tỉnh Hậu Nghĩa 
cảm động, cho nên thay vì từ chối, Đại Tá tỉnh 
trưởng tuyên bố chấp nhận ý nguyện của dân 
làng. Đại Tá tỉnh trưởng chưa dứt lời, cả hội 
trường vỡ òa trong tiếng reo hò vui mừng vì 
ước nguyện của dân làng đã thành hiện thực. 

Về diễn tiến công việc xây dựng lại làng 
Bình Hòa, người viết thường chia sẻ thông tin 
đến ông Chánh Văn Phòng VTK, để nhờ ông 
chuyển đến ĐT tỉnh trưởng. Khi việc xây dựng 
hoàn thành, phái đoàn đến gặp Đại Tá tỉnh 
trưởng để báo cáo công việc: Với hơn 6 tháng 
dân làng xây dựng được 117 căn nhà với điều 
kiện tự túc, 2 người tử thương, 5 người bị 
thương vì khi khân hoang va chạm phải bom 
đạn, dân làng hết tiền mua phân bón, trong khi 
ruộng đồng bỏ hoang trên chục năm. Đồng thời 
mời Đại Tá đến thăm làng khi thuận tiện. 

Hôm khánh thành Đại Tá tỉnh trưởng cùng 
phái đoàn Bộ Xã Hội đến tham dự, khoảng gần 
hai ngàn dân làng đứng đón chào hai bên bờ 
kinh và dùng đủ loại phương tiện để tạo âm 
thanh, từ vung nồi, thùng phi, nồi niêu oong 
chảo gõ vào nhau. Sau phân trình bày của bô 
lão đại diện, Đại Tá tỉnh trưởng ngỏ ý với vị đại 
diện Bộ Xã Hội có thể giúp đỡ dân làng. Phía 


Đặc San Hậu Nghĩa = Tân Sửu 2021 


Đại diện Bộ Xã hội lên tiếng đồng ý cắp ngân 
khoản, ngay sau đó vị tỉnh trưởng thứ 10 ra 
lệnh cho cán bộ Xây Dựng Nông Thôn kiểm kê 
nhân khẩu và phải hoàn tất trong ngày, đồng 
thời tuyên bố mỗi gia đình được cấp 50 ngàn 
về chi phí xây cất và cấp 6 tháng gạo. (Hiện tại 
Đại Tá TTS và gia đình định cư tại bang lowa). 

Với phần trình bày trên là những kỷ niệm 
khó quên của người viết khi làm việc tại tỉnh 
Hậu Nghĩa từ ngày 18.12.1984 đến ngày 
30.4.1975, trong chức vụ Phó ty ANQĐ và sau 
là Nghị viên HĐT Hậu Nghĩa. 


ĐTB. 
Chú Thích Của Ban Biên Tập. 


Võ Hữu Hạnh. Một trong những Tiểu đoàn 
trưởng Biệt Động Quân đầu tiên của Việt Nam 
Cộng Hoà. 
e _ 32 Năm Quân Ngũ thăng trầm. 
se 13 năm tù với 5 năm biệt giam. 
se Là Tác giả của 80 bản thánh ca, và hơn 
10 tác phẩm văn chương đã xuất bản 


Võ Hữu Hạnh sinh ra trong một gia đình 
trong họ đạo Tân Định-Sài gòn, từng học 
trường dòng Juvenart Huế và Taberd Sài gòn. 
Ông bỏ học sớm và làm ở Bưu Điện Sài gòn, 
ông được động viên vào Khoá 4 Trừ Bị Thủ 
Đức, ra trường ông phục vụ trong ngành Thiết 
Giáp rồi Hỏa xa Quân Đội. Năm 1960, nhu cầu 
quân đội cần thiết lập binh chủng Biệt Động 
Quân, ông là một trong 9 sĩ quan đầu tiên của 
binh chủng này. sau trân Bến Súc, Mật Khu Xà 
Mát và Bời Lời, Võ Hữu Hạnh được vinh thăng 
Đại uý năm 27 tuổi, và là Tiểu Đoàn Trưởng TĐÐ 
20 Biệt Động Quân hoạt động trong vùng Ba 
Biên Giới. Khi chiến sự Vùng 1 sôi động, Võ 
hữu Hạnh được cử làm Tiểu Đoàn Trưởng tiểu 
đoàn BB, rồi Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 
1 BB tại Quảng Trị. Trong vòng 4 năm, ông 
thăng cấp từ thiếu tá lên Đại Tá. Tuy không 
phải là nhà văn chuyên nghiệp, qua những 
kinh nghiệm chiến trường ông đã hoàn thành 
quyền Buồn Vui Đời Linh dày 570 trang, tái bản 
nhiều lần. 


Trang 224 





